Trọng tâm: 


Con ngọt ngào, những ai trong số các con phục vụ cho cả vũ trụ 
thì là người trung thực. Con làm cho nhiều người khác trở nên 


giống như con, chứ không phải là người ưa thích nghỉ ngơi. 
Câu hỏi: 


Các con, những đứa con Brahmin, không bao giờ có thể nói 


những lời nào? 
Trả lời: 


Các con, những Brahmin, không bao giờ có thể nói “Chúng con 
không có sự kết nối với Brahma, chúng con nhớ đến Shiv Baba 


` ” 


một cách trực tiếp”. Không có cha Brahma, con không thể nào 
được gọi là Brahmin. Những ai không có sự kết nối với Brahma, 
nghĩa là những ai không phải là tạo vật được sinh ra thông qua 
miệng của Brahma, thì là tiện dân. Tiện dân thì không thể nào trở 


thành thánh thần (trực tiếp). 


Om shanti 


Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con thông qua 
Dada. Một số đứa con đang khánh thành bảo tàng và nơi triển 
lãm, nhưng thật ra Người Cha vô hạn tổ chức lễ khánh thành 
cách đây từ rất lâu. Những chi nhánh này giờ đây tiếp tục xuất 
hiện. Nhiều Pathshala (nơi học tập) được cần đến. Trước tiên có 
Pathshala này, nơi mà Người Cha cư ngụ. Nó được gọi là 


Madhuban. Con biết rằng murli luôn được chơi ở Madhuban. 


Murli của ai? Của Thượng Đế. Thượng Đế thì vô thể. Người thổi 
sáo murli thông qua cỗ xe hữu hình này. Ông ấy được đặt tên là 
cỗ xe may mắn. Bất kỳ ai trong số các con đều có thể hiểu rằng 
Người Cha đi vào người này. Chỉ các con mới có thể hiểu điều 
này. Không ai khác biết được về Đấng Sáng tạo hay lúc bắt đầu, 
giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Con làm cho buổi lễ khánh 
thành này diễn ra bằng cách mời những người quan trọng hoặc 
thống đốc đến. Baba luôn tiếp tục viết rằng, trước hết con hãy 
trao cho những ai con thực hiện lễ khánh thành với họ lời giới 
thiệu về Người Cha và Người Cha thiết lập nên thế giới mới như 
thế nào. Và đây là những chi nhánh. Nó đang được mở ra. Mỗi 
một chi nhánh được mở ra bởi người này người kia để rồi người 
ấy có thể nhận được lợi ích, để rồi người ấy có thể hiểu rằng thật 
sự Người Cha đã đến. Sự thiết lập vương quốc bình an trên thế 
giới nghĩa là sự thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy 
vĩnh cửu đang được thực hiện thông qua Brahma. Sự khánh 
thành của nó đã được diễn ra rồi và chi nhánh của nó giờ đây 
đang được mở ra giống như các chi nhánh của ngân hàng tiếp tục 
mở ra. Chỉ Người Cha phải đến và trao cho con kiến thức này. 
Chỉ Người Cha tối cao - Linh hồn tối cao - có kiến thức này. Đây 
là lý do vì sao chỉ Người được gọi là Đại dương kiến thức. Chỉ 
Người Cha tâm linh mới có kiến thức tâm linh này. Người đến và 
trao kiến thức này cho các con - những linh hồn. Người giải thích: 
Hỡi các linh hồn, hỡi các con, con hãy xem mình là linh hồn. Tên 
gọi linh hồn là bình thường. Được bảo rằng linh hồn vĩ đại, linh 


hồn thiện lành, linh hồn tội lỗi. Người Cha, Người Cha tối cao, 


Linh hồn tối cao đang giải thích cho các linh hồn tại sao Người 
Cha lại đến. Chắc chắn Người sẽ đến để trao cho con của thừa 
kế, sau đó con phải đi đến thế giới mới hoàn toàn thanh khiết. 
Được bảo rằng lịch sử và địa lý của thế giới lặp lại. Thế giới mới 
và thế giới cũ đều là thế giới của con người. Người Cha nói Ta 
phải đến để làm cho thế giới trở nên mới. Không thể có thế giới 
mà không có con người. Đã từng có vương quốc của thánh thần 
trong thế giới mới. Và giờ đây vương quốc ấy đang được thiết lập 
một lần nữa. Giờ đây con đã trở thành Brahmin từ tiện dân. Một 
lần nữa Ta đã đến để thay đổi con từ Brahmin thành thánh thần. 
Con có thể nói với họ rằng đây là cách mà Người cha giải thích. 
Con có thể đi đến thế giới mới bằng cách nào? Giờ đây các con, 
những linh hồn là ô trọc xấu xa thói tật. Giờ đây con phải trở nên 
không còn thói tật. Gánh nặng tội lỗi của nhiều kiếp đang ở trên 
đầu của con. Khi nào thì tội lỗi bắt đầu? Người Cha làm cho con 
trở thành linh hồn thiện lành trong bao nhiêu năm. Giờ đây con 
biết tất cả những điều này. Con là linh hồn thiện lành trong suốt 
21 kiếp, rồi sau đó con trở thành linh hồn tội lỗi. Ở đâu có tội lỗi 
sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Người Cha cũng nói cho con biết tội 
lỗi là gì. Một, đó là con phỉ báng lối sống nguyên thủy của con. 
Con đã trở nên thật ô trọc. Con đã kêu cầu đến Ta, hỡi Đấng 
thanh lọc xin hãy đến! Vì thế giờ Ta đã đến và con lại phỉ báng 
Người Cha - Đấng làm cho con trở nên thanh khiết. Con làm ô 
danh Người. Đây là lý do vì sao con đã trở thành linh hồn tội lỗi. 
Con người nói rằng: Ô Prabhu, Ôi trời ơi! Con đã là kẻ tội đồ 


trong nhiều kiếp! Xin hãy đến và thanh lọc cho con! Người Cha 


giải thích rằng Ta đi vào người mà nhận số kiếp sinh tối đa vào 
lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của người ấy. Baba hàm ý điều gì 
khi Người nói nhiều kiếp sinh? Con à, nhiều kiếp sinh có nghĩa là 
84 kiếp. Những ai đến vào lúc ban đầu là những người nhận 84 
kiếp. Trước hết chính Lakshmi và Narayan này đến đây. Con đến 
đây để thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan. Con 
được kể cho nghe câu chuyện về Narayan thật sự. Đã bao giờ có 
ai kể câu chuyện về việc trở thành Rama hoặc Sita hay không. Họ 
đều đã bị bôi nhọ. Người Cha đã thay đổi con từ người đàn ông 
bình thường trở thành Narayan và từ người phụ nữ bình thường 
trở thành Lakshmi. Chưa bao giờ có ai bôi nhọ họ. Người Cha nói 
Ta dạy cho con Raja Yoga Hai hình thể của Vishnu, đó là Lakshmi 
và Narayan. Vào thời thơ ấu của họ, họ chính là Radhe và 
Krishna. Họ không phải là anh chị em với nhau. Mỗi một người là 
đứa trẻ thuộc về nhà vua khác nhau. Krishna là hoàng tử trong 
một vương quốc, và Radhe là công chúa thuộc về vương quốc 
khác. Sau khi họ kết hôn thì họ được gọi là Lakshmi và Narayan. 
Con người thì không biết bất cứ điều gì trong số những điều này. 
Những ai có những điều này trong trí tuệ của mình vào chu kỳ 
trước thì sẽ có thể hiểu được những điều này. Vào lúc này đây có 
những ngôi đến cho Lakshmi và Narayan, Radhe và Krishna và 
cho Vishnu. Ngôi đền ấy thì được gọi là Nar Narayan. Họ cũng có 
ngôi đền riêng biệt cho Lakshmi và Narayan. Cũng có ngôi đền 
cho Brahma. Người ta nói: lời chào kính cẩn gửi đến thánh thần 
Brahma. Sau đó họ lại : lời chào kính cẩn gửi đến linh hồn tối cao 


Shiva. Người là riêng biệt. thánh thần thì không thể nào được gọi 


là Thượng đế. Người Cha giải thích: trước hết, con hãy giải thích 
cho người mà con mời đến để thực hiện lễ khánh thành. Thượng 
đế đã thiết đặt nền móng cho bình an trên thế giới. Đã từng có 
bình an trên thế giới trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. 
Họ từng là chủ nhân của thời kỳ vàng, vì vậy, đây là trường đại 
học khổng lồ của Thượng đế, hoặc là trường đại học tâm linh thế 
giới để con người thay đổi từ đàn ông trở thành Narayan và từ 
phụ nữ trở thành Lakshmi. Nhiều người đã sử dụng tên gọi 
trường đại học thế giới. Thật ra đó không phải là trường đại học 
thế giới. Toàn bộ thế giới là vũ trụ. Người Cha vô hạn chỉ mở một 
trường này trên khắp thế giới. Con biết rằng để trở nên thanh 
khiết thì chỉ có một trường đại học thế giới này - trường mà 
Người Cha thiết lập nên. Con đưa toàn bộ thế giới đến vùng đất 
bình an và hạnh phúc. Đây là lý do vì sao đây được gọi là trường 
đại học thế giới của Thượng đế. Thượng đế đến và trao cho toàn 
bộ thế giới của thừa kế là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc 
sống. Có nhiều sự khác biệt giữa những gì mà Người Cha nói và 
những gì mà những người kia gọi là trường đại học. Thay đổi cả 
vũ trụ, nghĩa là thay đổi Toàn bộ thế giới, là nhiệm vụ duy nhất 
của một Người Cha. Họ không để cho chúng ta sử dụng tên gọi 
này, nhưng bản thân chính phủ thì là sử dụng tên gọi này. Con 
phải giải thích điều này, nhưng con không nên giải thích điều này 
đầu tiên. Trước hết, con hãy nói: chúng tôi được gọi là Brahma 
Kumar và Brahma Kumaris. Người này được đặt tên là Brahma 
khi Người Cha đến và làm cho ông ấy trở thành cỗ xe của Người. 


Tên gọi Prajapita Brahma thì rất nổi tiếng. Ông ấy đã đến từ 


đâu? Cha của ông ấy tên là gì? Người ta thể hiện Brahma như là 
một vị thần. Người Cha của các vị thần thì chắc chắn sẽ là linh 
hồn tối cao. Người là Đấng sáng tạo và Brahma sẽ được gọi là tạo 
vật đầu tiên. Cha của ông ấy là Shiv Baba. Người nói Ta đi vào 
người này trao cho con lời giới thiệu về Người. Con phải giải 
thích rằng đây là bảo tàng của Thượng Đế. Người Cha nói: Con 
đã cầu gọi đến ta, hỡi Đấng thanh lọc xin hãy đến, hãy đến và 
làm cho chúng con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Giờ đây, hỡi các 
con, hỡi các linh hồn phải nhớ đến Cha của con, rồi con sẽ trở 
nên thanh khíiết từ ô trọc. Cái từ Manmanabhav thì xuất phát từ 
kinh Gita. Chỉ Thượng Đế là đại dương kiến thức, là Đấng thanh 
lọc. Shri Krishna không thể nào là Đấng thanh lọc. Cậu ấy không 
thể đi vào thế giới giới ô trọc. Chỉ có Người Cha - Đấng thanh lọc 
- sẽ đi vào thế giới ô trọc. Giờ đây, con hãy nhớ đến Ta, rồi tội lỗi 
của con sẽ được đốt bỏ. Đây là điều dễ dàng đến thế. Chắc chắn 
con phải nói: Thượng Đế nói, Người cha tối cao, Linh hồn tối cao 
nói, thói tật sắc dục là kẻ thù to lớn. Trước kia đã từng có thế giới 
không thói tật và giờ đây, đây là thế giới xấu xa thói tật. Chẳng 
có gì ngoài đau khổ ở khắp mọi nơi. Khi con trở nên không thói 
tật sẽ chẳng có gì ngoài niềm hạnh phúc, vì thế, con phải nói: 
Thượng Đế nói sắc dục là kẻ thù lớn nhất! Bằng cách chinh phục 
thói tật này con sẽ trở thành người chinh phục thế giới! Con hãy 
nhớ đến một Người Cha. Chúng ta cũng nhớ đến Đấng ấy. Khi 
ngôi trường được mở ra thì nó được khánh thành. Đây cũng là 
trường đại học và cũng có nhiều trung tâm. Các giáo viên được 


chỉ định cho các trung tâm. Giáo viên cũng phải quan tâm đến 


với chuyện này. Baba chỉ định nhiều giáo viên thật giỏi gửi đến 
các trung tâm mới để rồi chúng nhanh chóng làm cho người khác 
trở nên giống như chúng, vận hành các trung tâm khác để giúp 
mở rộng công việc phục vụ. Người Thầy sẽ thấy được ai có thể 
đọc và giải thích murli tốt, rồi sau đó bảo với người ấy rằng: giờ 
đây em có thể ngồi đây và dẫn dắt lớp học. Người Thầy sẽ cố 
gắng theo cách này rồi sau đó giáo viên chính sẽ rời đi đến trung 
tâm khác để bắt đầu công việc phục vụ ở đó. Nhiệm vụ của các 
giáo viên là khởi xướng công việc phục vụ ở một trung tâm, sau 
đó đi đến trung tâm khác và khởi xướng công việc phục vụ ở đó. 
Mỗi một người thầy nên thiết lập 10 đến 20 trung tâm. Rất nhiều 
công việc phục vụ phải được thực hiện. Hãy tiếp tục mở ra các 
cửa hàng của con. Hãy làm cho người khác trở nên giống như con 
rồi để họ ở đó. Điều này nên đi vào trái tim con rằng tôi nên làm 
cho ai đó trở nên giống như tôi, chuẩn bị cho người ấy để rồi một 
trung tâm khác có thể mở ra. Tuy nhiên hiếm hoi có bất kỳ ai 
trung thực được như vậy. Những ai phục vụ cho toàn bộ vũ trụ thì 
được bảo là người trung thực. Chúng mở ra trung tâm làm cho 
người khác trở nên giống như mình, sau đó ra đi và phục vụ ở nơi 
khác. Con không được bám dính vào một chỗ. Achcha, nếu con 
không thể giải thích cho người khác thì con hãy làm việc khác. 
Con đừng nên trở nên ý thức cơ thể về chuyện đó và cảm thấy 
con có thể làm việc đó như thế nào đây. Bởi vì con xuất thân từ 
gia đình giàu có, nếu con làm việc đó, con sẽ cảm thấy đau. 
Xương của một số người bị đau khi chỉ làm một chút công việc 


thôi. Đó được gọi là ý thức cơ thể. Chúng không hiểu điều gì cả. 


Con nên phục vụ cho người khác để rồi họ cũng viết thư cho 
Baba rằng: Baba ơi, ai đó đã giải thích cho con và đã làm cho 
cuộc đời con trở nên xứng đáng. Baba nên nhận được bằng chứng 
về công việc phục vụ mà con làm. Mỗi người các con nên trở 
thành người thầy, rồi sau đó bản thân chúng cũng nên viết: Baba 
ơi, có nhiều người khác có thể trông nom trung tâm sau khi con 
rời đi. Con đã làm cho nhiều người khác trở nên giống như chúng 
con, vì thế chúng con sẽ tiếp tục mở ra các trung tâm. Những 
đứa con như thế thì được gọi là những bông hoa. Nếu con không 
làm công việc phục vụ làm thế nào con trở thành bông hoa được 
đây? Đây là khu vườn hoa, vì thế nên giải thích cho những ai thực 
hiện buổi lễ khánh thành rằng: chúng tôi là những Brahma 
Kumar và Brahma Kumaris. Chúng tôi thay đổi từ tiện dân thành 
Brahmin, sau đó thành thánh thần. Người Cha đang thực hiện sự 
thiết lập dòng tộc Brahmin này, cũng như triều đại Mặt Trời và 
triều đại Mặt Trăng. Vào lúc này, tất cả chúng ta đều thuộc về 
dòng tộc tiện dân. Trong thời kỳ vàng, họ thuộc về dòng tộc 
thánh thần. Sau đó họ trở thành những người thuộc về dòng tộc 
chiến binh và dòng tộc thương nhân. Baba biết rằng một số đứa 
con quên đi nhiều điểm kiến thức. Trước hết thì có dòng tộc 
Brahmin, là những đứa con của Prajapita Brahma. Brahma đã 
đến từ đâu? Brahma này đang ngồi ở đây. Con nên giải thích điều 
này thật rõ ràng. Sự thiết lập đang được thực hiện thông qua 
Brahma. Sự thiết lập nên điều gì? Sự thiết lập nên các Brahmin. 
Rồi sau đó các Brahmin được trao cho những lời dạy và được làm 


cho trở thành thánh thần. Chúng ta đang học cùng với Người 


Cha. Con người viết ra rằng: Thượng đế nói với Arjuna. Tuy nhiên 
không ai biết Arjuna là ai. Con biết chúng ta - những đứa con của 
Brahma - là các Brahmin. Một số đứa nói rằng: chúng là con của 
Shiv Baba, và chúng không có sự kết nối nào với Brahma. Trong 
trường hợp như thế làm thế nào chúng có thể trở thành thánh 
thần được đây? Chỉ thông qua Brahma con mới trở nên như thế. 
Shiv Baba nói với con: hãy nhớ đến Người thông qua ai và bằng 
cách nào? Người đã nói điều đó thông qua Brahma. Con là con 
của Prajapita Brahma. Con được gọi là Brahma kumar và Brahma 
kumaris. Con là con của Brahma. Vì thế chắc chắn con sẽ nhớ 
đến Brahma. Shiv Baba đang dạy cho chúng ta thông qua cơ thể 
của Brahma. Brahma Baba thì ở giữa. Con sẽ có thể trở thành 
thánh thần như thế nào đây nếu trước tiên con không trở thành 
Brahmin? Con cũng phải biết về cỗ xe mà Ta đi vào. Con phải trở 
thành Brahmin. Nếu con không xem Brahma này là cha của con 
thì làm sao con có thể là con của ông ấy được? Nếu con không 
xem con là Brahmin, điều đó có nghĩa là con là tiện dân. Không 
thể nào con thay đổi ngay lập tức từ tiện dân thành thánh thần 
được. Con không thể trở thành thánh thần nếu trước tiên con 
không trở thành Brahmin. Và bằng cách nhớ đến Shiv Baba 
không cần phải hoang mang về chuyện này. Vì thế con phải giải 
thích cho những ai thực hiện lễ khánh thành rằng: lễ khánh 
thành đã được thực hiện bởi Người Cha, và chúng tôi cũng nói với 
các bạn rằng, hãy đơn giản nhớ đến Cha rồi tội lỗi của các bạn sẽ 
được cắt bỏ. Chỉ Người Cha là Đấng thanh lọc. Con sẽ trở nên 


thanh khiết rồi sau đó con trở thành thánh thần. Con có thể làm 


rất nhiều công việc phục vụ. Hãy nói với họ: chúng tôi đang trao 
cho bạn bức thông điệp của Người Cha. Giờ đây cho dù bạn có 
làm điều đó hay không tùy thuộc các bạn thôi. Sau khi trao thông 
điệp cho bạn, chúng tôi sẽ rời đi, không có cách nào khác để bạn 
có thể trở nên thanh khiết. Con hãy làm công việc phục vụ bất cứ 


khi nào con có thời gian. Con có rất nhiều thời gian. 
Achcha. 


Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ 
lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi 
sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, Người Cha linh hồn cúi 


chào những đứa con linh hồn. 
Trọng tâm thực hành: 


1. Để gia tăng số lượng các trung tâm mới, con hãy phục vụ làm 
cho những người khác trở nên giống như con. Tiếp tục mở ra các 


trung tâm. Đừng chỉ ngồi ở một chỗ. 


2. Chuẩn bị một khu vườn hoa. Mỗi người các con phải trở thành 
bông hoa và làm cho người khác trở thành bông hoa giống như 
con. Đừng bao giờ có ý thức cơ thể về việc làm bất kỳ loại công 


việc phục vụ nào. 


Lời chúc phúc: 


Mong con thoát khỏi sự cám dỗ và trở thành người chinh phục 
vật chất bằng cách giữ mình vượt thoát khỏi bất kỳ sự lôi cuốn, 


hấp dẫn nào của sự thoải mái về vật chất. 


Nếu bất kỳ sự thoải mái nào về vật chất quấy phiền các giác 
quan của con, nghĩa là nếu con có bất kỳ cảm giác bị lôi cuốn, 
hấp dẫn nào, con sẽ không thể nào trở nên tách rời. Ham muốn 
chính là hình thái của sự hấp dẫn. Một số người nói rằng chúng 
không có ham muốn (ichcha) nào cả, nhưng chúng thấy cái gì đó 
thật hay (achcha). Đấy cũng là sự lôi cuốn tinh tế. Hãy kiểm tra 
xem sự thoải mái vật chất ấy, phương tiện mang đến niềm hạnh 
phúc tạm thời, có lôi kéo con theo cách tinh tế không. Sự thoải 
mái vật chất ấy chính là tiện ích vật chất, và khi con trở nên tự do 
thoát khỏi bất kỳ sự lôi cuốn, hấp dẫn nào đối với nó và trở nên 


tách rời, con sẽ trở thành người chinh phục vật chất. 
Khẩu hiệu: 


Gạt sang một bên sự rối rắm, phức tạp của “của tôi, của tôi” và ở 
trong sự vô hạn, rồi con sẽ được bảo con chính là người mang lại 


lợi ích cho thế giới. 


